Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


QUY TRÌNH KIẾM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
NÒI GlẨ NHIỆT DẦU 
QTKĐ: 02- 2016/BLĐTBXH 


HÀ NỘI-2016 



QTKĐ; 02-2016/BLĐTBXH 


Lời nói đầu 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu do Cục An 
toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 
54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 


2 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


QUY TRÌNH KIẾM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
NỒI GỈÂ NHIỆT DẰƠ 


1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1.1. Phạm vi áp dụng 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật 
an toàn lần đầu. định kỳ, bất thường đối với các loại nồi gia nhiệt dầu có áp 
suất làm việc của dầu lớn hơn 0,7 bar thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Quy trình này không áp dụng cho các nồi gia nhiệt dầu đặt trên tàu hỏa, 
tàu thủy và các phương tiện vận tải khác. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 

- Các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- QCVN 01:2008 - BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
lao động nồi hơi và bỉnh chịu áp lực; 

“ TCVN 7704; 2007 - Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết 
cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa; 

- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết 
kế, kết cấu, chế tạo; 

- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp 
đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp 
đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử; 

- TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ 
thuật; 

- TCVN 6159:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - phương 
pháp thử; 

- TCVN 6008-2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn. Yêu càu kỹ thuật và 
phương pháp kiểm tra; 

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn 
thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- TCVN 9358; 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình 
công nghiệp - Yêu cầu chung. 

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc 
gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì 
áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất. 


3 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


Việc kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu có thể căn cứ theo tiêu 
chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu 
chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với 
các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy 
trình này. 

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện 
dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trinh này được hiểu 
như sau: 

3.1. Nồi gia nhiệt dầu: 

Là thiết bị dùng để gia nhiệt cho dầu tải nhiệt lên nhiệt độ cao mà nguồn 
nhiệt cung cấp là do sự đốt nhiên liệu, nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả 
các bộ phận liên quan đến quá trình tuần hoàn khép kín của dầu tải nhiệt. 

3.2. Kiềm định kỹ thuật an toàn lần đầu: 

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi theo các quy 
chuẩn kỹ thuật quôc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi 
đưa vào sử dụng lần đầu. 

3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: 

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi theo các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần 
kiểm định trước. 

3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường; 

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu theo 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi; 

- Khi sử dụng lại các nồi đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên; 

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ 
thuật an toàn của nồi; 

- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt; 

- Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thầm quyền. 

4. CÁC BƯỚC KIẾM ĐỊNH 

Khi kiểm định nòi gia nhiệt dầu phải lần lượt tiến hành theo các bước 

sau: 

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị; 

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong; 

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm; 

- Kiểm tra vận hành; 

- Xử lý kết quả kiểm định. 

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm 
tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước 


4 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


phải được ghi chép đầỵ đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại 
Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định. 

5. THIÉT BỊ, DỤNG cụ PHỤC vụ KIỀM ĐỊNH 

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn 
theo quy định. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định gồm: 

- Bơm thử thủy lực; 

- Áp kế mẫu, áp kế kiểm tra các loại; 

- Thiết bị kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp nội soi; 

- Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm; 

- Thiết bị kiềm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy; 

- Dụng cụ, phương tiện kiểm tra kích thước hình học; 

- Búa kiểm tra; 

- Kìm kẹp chì; 

- Thiết bị đo điện trở cách điện; 

- Thiết bị đo điện trở tiếp địa; 

- Thiết bị đo điện vạn năng; 

- Ampe kìm; 

- Thiết bị đo nhiệt độ; 

- Thiết bị đo độ ồn; 

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng. 

6. ĐIỀU KIỆN KIỀM ĐỊNH 

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

6.1. Nồi phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định. 

6.2. Hồ sơ, tài liệu của nồi phải đầy đủ. 

6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả 
kiềm định. 

6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định 
nồi gia nhiệt dầu. 

7. CHUẨN BỊ KIỀM ĐỊNH 

Trước khi tiến hành kiểm định nồi gia nhiệt dầu phải thực hiện các công 
việc chuẩn bị sau: 

7.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phổi hợp giữa 
tổ chức kiểm định với cơ sở, bao gồm cả những nội dung sau: 

7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của nồi. 

7.1.2. Vệ sinh trong, ngoài nồi, thông rửa, vệ sinh hệ thống đường ống 
dẫn dầu tải nhiệt, bình giãn nở, các bộ phận khác trong hệ thống. 


5 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


7.1.3. Tháo các cửa vệ sinh (nếu có). 

7.1 4. Chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ 
phận của nồi. 

7.1.5. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư, thiết bị để phục vụ quá trình 
kiểm định; cử người tham gia và chứng kiến kiềm định. 

7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch nồi 

Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài 
liệu kỹ thuật của nồi: 

7.2.1. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: 

7.2.1.1. Kiểm tra lý lịch của nồi; Lưu ý xem xét các tài liệu: 

- Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo nồi và hệ thống đường ống dẫn dầu tải 
nhiệt, kim loại hàn; dầu tải nhiệt sử dụng; 

- Tính toán sức bền các bộ phận chịu áp lực; 

- Bản vẽ chế tạo; sơ đồ nguyên lý hệ thống; 

- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, bảng đặc tính vật lý, hóa 
học của dầu tải nhiệt; 

- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định, 
trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với đối tượng kiểm định. 

7.2.1.2. Hồ sơ xuất xưởng của nồi gia nhiệt dầu: 

- Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn; 

- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn; 

- Biên bản nghiệm thử xuất xưởng. 

7.2.1.3. Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm 
tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có). 

7.2.1.4. Hồ sơ lắp đặt; 

- Tên cơ sở lắp đặt và cơ sở sử dụng; 

- Đặc tính của những vật liệu bổ sung khi lắp đặt; 

- Những số liệu về hàn như; công nghệ hàn, mã hiệu que hàn, tên thợ 
hàn và kết quả thử nghiệm các mối hàn; 

- Các biên bản kiểm định từng bộ phận của nồi (nếu có); 

- Các tài liệu về kiểm tra khác đối với các bộ phận của nồi và hệ thống 
đường ống dẫn dầu tải nhiệt; bảng đặc tính vật lý, hỏa học của dầu tải nhiệt 
sử dụng. 

7.2.2. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; 

7.2.2.1. Kiểm tra lý lịch, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả 
kiểm định lần trước. 


6 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


7.2.2.2. Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh 
tra, kiểm tra (nếu có). 

7.2.3. Khi kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Kiểm tra, xem xét hồ sơ 
như trường hợp kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm tra bổ sung các hồ 
sơ khác quy định trong các trường hợp sau đây: 

7.2.3.1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp: biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. 

7.2.3.2. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt; xem xét hồ sơ lắp đặt. 

Đánh giá kết quả hồ sơ, lý lịch: Kết quả đạt yêu cầu khi: 

- Lý lịch của thiết bị đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của mục 7.2 nêu 

trên; 

- Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bỗ sung. 

7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá 
trình kiểm định. 

7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 
với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ 
cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định. 

8. TIẾN HÀNH KIỀM ĐỊNH 

Khi tiến hành kiềm định phải thực hiện theo trình tự sau; 

8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: 

8.1.1. Mặt bằng, vị trí lắp đặt. 

8.1.2. Hệ thống chiếu sảng vận hành. 

8.1.3. Sàn thao tác, cầu thang (nếu có) 

8.1.4. Dây treo, giá đỡ, cách nhiệt, ký hiệu đường ống dẫn dầu tải nhiệt. 

8.1.5. Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có). 

8.1.6. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của nồi so với hồ sơ 
lý lịch. 

8.1.7. Kiểm tra tình trạng của các thiểt bị an toàn, đo lường và phụ trợ về 
số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy 
định. 

8.1.8. Các loại van lắp trên nồi về số lượng, kiểu loại, các thông sổ kỹ 
thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định. 

8.1.9. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ 
quá trình làm việc của nồi. 

8.1.10. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp 
lực của nồi. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra 
bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn. 

8.1.11. Tình trạng của lớp bảo ôn cách nhiệt. 

8.1.12. Kiểm tra các chi tiết ghép nối. 


7 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


Đánh giá kết quà: Kết quả kiểm tra kỹ thuật bên ngoài đạt yêu cầu khi: 

- Đáp ứng theo thiết kế của nhà chế tạo và tài liệu viện dẫn; 

- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ 
phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối. 

8.2. Kiểm tra kỹ thuật bên trong: 

8.2.1. Kiểm tra kết cấu bên trong của nồi, kiểm tra các bộ phận tiếp nhiệt 
của nồi. 

8.2.2. Kiểm tra tinh trạng han gỉ, ăn mòn thành kim loại các bộ phận chịu 
áp lực của nồi (nếu có thể). 

8.2.3. Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp 
lực của nồi. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra 
bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn. 

8.2.4. Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm 
định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật 
của nhà chế tạo. 

8.2.5. Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của 
nồi, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất 
thử theo quy định. 

8.2.6. Khi nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật các bộ phận chịu áp lực của 
nồi, người sử dụng cần phải tháo gỡ một phần hoặc toàn bộ lớp bảo ôn cách 
nhiệt, một số bộ phận có nghi ngờ để kiểm tra. 

8.2.7. Khi phát hiện có những khuyết tật làm giảm độ bền bộ phận chịu 
áp lực thì phải giảm thông số làm việc của nồi. Việc giảm thông số phải dựa 
trên cơ sở tính toán sức bền theo các số liệu đo đạc thực tế. 

Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi: 

- Đáp ứng theo thiết kế của nhà chế tạo và tài liệu viện dẫn; 

- Không có các vết nứt, phồng, móp, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ 
phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối. 

8.3. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm: 

8.3.1. Nồi được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu thời gian thử 
xuất xưởng không quá 24 tháng, được bảo quản tốt, trong quá trình vận 
chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định 
phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản nghiệm thử thủy lực xuất xưởng 
của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt. 

8.3.2. Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo 
vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp 
không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra. 

8.3.3. Thử bền: 

Thời hạn thử bền nồi không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm 
định bất thường thì phải tiến hành thử bền. 


8 



QTKĐ; 02-2016/BLĐTBXH 


8.3.3.1. Môi chất thử là một trong các các loại sau: nước; dầu tải nhiệt; 
khí trơ. Nhiệt độ môi chất thử dưới 50°c và không thấp hơn nhiệt độ môi 
trường xung quanh quá 5°c. 

8.3.32. Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 
1 dưới đây; 


Bảng 1 ; Áp suất, thời gian duy tri thừ bèn sau lắp đặ t lằn đầu 


Áp suất thiết kế 
(bar) 

Áp suất thử 
(bar) 

Thời gian 

duy trì (phút) 

p <5 

2P nhưng không nhỏ hơn 2 bar 

20 

p>5 

1,5P nhưng không nhỏ hơn 10 bar 

20 

Áp suất, thời gian duy trì thử bền khi kiểm định định kỳ, bất thường 


Áp suất làm việc 
định mức 

ịbạỵ) 

Áp suất thử 
(bar) 

Thời gian 
duy trì (phút) 


- 1 

< 

lA 

OI 

1,5 Pị^ nhưng không nhỏ hơn 2bar 

05 


^/v>5 

1,25 nhưng không nhỏ hơn + 3 

bar 

05 


Chú thích: 

Pị^ là áp suất của dầu tại vị trí ống góp ra. 



8.3.3.3. Trình tự thử bền; 


8.3.3.3.1. Nạp môi chất thử; Nạp môi chất thử vào hệ thống (lưu ý việc xả 
khí đối với môi chất lỏng). 

8.3.3.3.2. Tăng áp suất lên áp suất thử (lưu ý phải tiến hành từ từ để 
tránh hiện tượng dãn nở đột ngột làm hỏng nồi gia nhiệt, nghiêm cấm việc gõ 
búa khi ở áp suất thử). Theo dõi, phát hiện các hiện tượng bất thường trong 
quá trình thử. (Đối với môi chất khí cần phải tuân thủ quy trình an toàn khi thử 
bền bằng khí). 

8.3.3.3.3. Duy trì áp suất thử theo quy định. 

8.3.3.3.4. Giảm áp suất từ từ về áp suất làm việc, giữ nguyên áp suất này 
trong suốt quá trình kiểm tra. Sau đó giảm áp suất về (0); khắc phục các tồn 
tại (nếu cỏ) và kiểm tra lại sau khi khắc phục. 

8.3.3.4. Việc thử bền bằng khí chỉ cho phép khi có kết quả tốt về kiểm tra 
kỹ thuật bên ngoài, bên trong và phải tính toán kiểm tra bền trên cơ sở dữ liệu 
đo đạc trực tiếp trên hệ thống. 

8.3.3.4.1. Khi thử bền bằng khí phải áp dụng biện pháp an toàn sau; 

- Van và áp kế trên đường ống nạp khí phải đưa ra xa chỗ đặt đường 
ống hoặc để ngoài buồng đặt đường ống: 


9 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


- Trong thời gian chịu áp lực thử khí, người không có trách nhiệm phải 
tránh ra một chỗ an toàn. 

8.3.3.4.2. Kiểm tra độ kín bằng các biện pháp phù hợp. 

Đánh giả kết quả: Thử bền đạt yêu cầu khi; 

- Không có hiện tượng rạn nứt; 

- Không tìm ra bọt khí, bụi nước, rỉ nước qua các mối hàn, mối nối; 

- Không phát hiện có biến dạng: 

- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử; ^ 0,5% áp suất 
thử. 

8.3.4. Thử kín; 

8.3.4.1. Môi chất thử: Không khí hoặc khí trơ. 

8.3.4.2. Áp suất thử bằng áp suất làm việc định mức, thời gian duy trì áp 
suất thử kín đảm bảo được sự ồn định của áp suất môi chất thử và thời gian 
kiềm tra nhưng không ít hơn 30 phút. 

8.3.4.3. Nạp môi chất thử vào hệ thống và tăng áp suất đến áp suất thử. 

8.3.4.4. Kiểm tra độ kín bằng các biện pháp phù hợp. 

Đánh giá kết quả; Thử kín đạt yêu cầu khi: 

- Không phát hiện rò rỉ khí. 

- Độ sụt áp cho phép trong thời gian duy trì áp suất thử; < 0,5% áp suất 
thử. 

8.4. Kiểm tra vận hành. 

8.4.1. Kiềm tra các điều kiện để có thể đưa nồi gia nhiệt dầu vào vận 
hành. 

8.4.2. Kiểm tra tình trạng làm việc của nồi và các phụ kiện kèm theo; thời 
hạn kiểm định, hiệu chuẩn và sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ. 

8.4.3. Khi nồi làm việc ổn định, tiến hành nâng áp suất để kiểm tra và 
hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn, thực hiện niêm chì van an toàn. 

Có thể cho phép hiệu chỉnh, niêm chì van an toàn trên thiết bị chuyên 
dùng và phải lắp vào nồi trước khi kiềm tra vận hành. 

8.4.4. Áp suất đặt của van an toàn không vượt quá 1,1 lần áp suất làm 
việc cao nhất cho phép của nồi. 

Đánh giá kết quả; Kết quả đạt yêu cầu khi nồi, các thiết bị phụ trợ và các 
thiết bị đo lường bảo vệ làm việc bình thường, các thông số làm việc ổn định. 

9. Xử LÝ KÉT QUẢ KIẺM ĐỊNH 

9.1. Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại 
phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này. 

9.2. Thông qua biên bản kiểm định: 


QTKĐ; 02-2016/BLĐTBXH 


Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiều 
phải có các thành viên sau: 

- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền. 

- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định. 

- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định. 

Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến 
kiềm định, đại diện cơ sờ hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng 
dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, 
mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản. 

9.3. Ghi tóm tắt kết quả kiềm định vào lý lịch của nồi (ghi rõ họ tên kiểm 
định viên, ngày tháng năm kiểm định). 

9.4. Dán tem kiểm định: Kiềm định viên dán tem kiểm định khi thiết bị đạt 
yêu cầu.Tem được dán ở vị trí dễ quan sát. 

9.5. Chứng nhận kết quả kiểm định; 

9.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, tổ chức kiểm định cấp 
giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở. 

9.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực 
hiện các bước nêu tại mục 9.1, 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, 
trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở 
khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đòng thời gửi biên bản kiềm 
định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi 
lắp đặt, sử dụng thiết bị. 

10. THỜI HẠN KIẾM ĐỊNH 

10.1. Thời hạn kiểm kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với nồi đã sử 
dụng trên12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm. 

10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm 
định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ 
sở. 

10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiềm định viên phải nêu rõ lý do 
trong biên bản kiểm định và có sự thống nhất của cơ sở sử dụng. 

10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó. 

10.5. Những trường hợp phải kiềm định bát thường theo quy định mục 
3.4 của Quy trình kiểm định này. 



QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


Phụ lục 01 

MẪU BẢN GHI CHỀp'TẠI HIỆN TRƯỜNG 
(KIẾM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOAN NÒI GIA NHIỆT DẦU) 

(Tên tổ chức KĐ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


. ,ngày........ tháng . năm 20... 

BẢN GHI CHÉP TẠI HIẸN TRƯỜNG 

Số: .. ' 


(Kiểm định viên ghi đầy đủ các nội dung đảnh giá và thông số kiểm tra, thử 
nghiệm theo đúng quy trình kiểm định) 


I- Thông tin chung 

Tên thiết bị:... 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:. . 

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):. 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:. 

Nội dung buổi làm việc với cơ sở; 

- Làm việc với ai: (thông tin) 

- Người chứng kiến; 

II. Thông số cơ bản của nồi 

Mã hiệu:. Áp suất thiết kế.bar 

Số chế tạo:. Áp suất làm việc.bar 

Nhà chế tạo:. Năm chế tạo:. 

Công suất: . Môi chất:. 

Nhiệt độ thiết kế;. Nhiệt độ làm việc;. 

III. Hồ sơ: 

1. Khi kiểm định lần đầu ; 

- Hồ sơ xuất xưởng. 

- Lý lịch. 

- Bản vẽ cấu tạo. 

- Các chứng chỉ kiềm tra chất lượng vật liệu chế tạo.vật liệu hàn, dầu tải nhiệt. 

- Hồ sơ lắp đặt, biên bản nghiệm thu lắp đặt. 

- Các biên bản kiểm tra mối hàn 

- Phiếu kiểm định thiết bị đo lường 

- Biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét 

- Biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ 

2. Khi kiểm định định kỳ: 

- Lý lịch, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước. 

- Nhật ký vận hành, sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, 
kiểm tra (nếu có). 

3. Khi kiểm định bất thường: 

- Lý lịch, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước. 

- Nhật ký vận hành, sổ theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, 
kiểm tra (nếu có). 

- Hồ sơ thiết kế sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa. 

- Hồ sơ lắp đặt (trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt). 


12 





















QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


IV. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong. 

+ Khoảng cách, vị trí lắp đặt: 

+ Chiếu sáng vận hành; 

+ Thông gió; 

+ Cầu thang, sàn thao tác: 

+ Bảo ôn; 

+ Các bộ phận phụ trợ; 

+ Van an toàn; 

+ Áp kế: 

+ Đo mức: 

+ Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn và tự động khác: (số lượng, chủng 
loại, kích cỡ ...); 

+ Tình trạng kim loại các bộ phận chịu áp lực; 

+ Tình trạng mối hàn: 

+ Hệ thống cấp dầu: 

+ Bình giãn nở 

+ Bình gom dầu, (bình chứa khác nếu có). 

+ Quạt gió, quạt khói; 

+ Hệ thống cấp nhiên liệu: 

+ Hệ thống thải xỉ: 

V. Thừ nghiệm: ___ 


Nội dung thử 


Môi chất thử 


Thử bền 




Thử kín 



1 

Thử vận hành 





VI. Thử vận hành: trong thời gian.... phút 

- Tình trạng làm việc của nồi; 

- Tình trạng làm việc của thiết bị phụ: 

+ Bơm dầu tuần hoàn: 

+ Quạt hút, quạt đầy: 

+ Bỉnh giãn nở, bình gom, bơm dự phòng: 
+ Thiết bị cấp liệu và thải xỉ: 

+ Đường khói và ống khói; 

- Tình trạng làm việc của thiết bị an toàn; 

+ Van an toàn: 

+ Rơ le áp suất: 

- Tinh trạng làm việc của thiết bị đo kiểm; 

+ Áp kế: 

+ Đo mức; 

+ Đo nhiệt độ; 

- Tình trạng làm việc của thiết bị tự động: 

- Tình trạng làm việc của các van: 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 


KIẺM ĐỊNH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 


13 







QTKĐ; 02-2016/BLĐTBXH 


Phụ lục 02 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
NỒI GIA NHIỆT pẰU 

(Tên tổ chức KĐ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

., ngày ... tháng ... năm ... 

BIÊN BẢN KIẾM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
NÒI GIÃ NHIỆT DẰÚ 

So;.... . ' 

(Theo biên bản ghi chép hiện trường số: . ) 

Chúng tôi gồm: 


1 .Số hiệu kiểm định viên; 

2 .Số hiệu kiểm định viên: 


Thuộc;. 

Số đăng ký chứng nhận của tổ chức kiểm định: .. 
Đã tiến hành kiểm định (tên đối tượng kiểm định); 

Đơn vị sử dụng:. 

Địa chỉ (trụ sở chính );. 

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:. 

Quy trình kiểm định áp dụng;. 

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản;. 


1 . Chức vụ: 

2 . Chức vụ: 


I - THÔNG SỐ Cơ BẢN CỦA NÒI 


Loại, mã hiệu:. Áp suất thiết kế:. 

Số chế tạo:. Áp suất làm việc:... 

Năm chế tạo;. Công suất;. 

Nhà chế tạo;. Nhiên liệu sử dụng: 

hiệt độ thiết kế:. ° c Nhiệt độ làm việc;... 

Mồi ctiất tải nhiệt:. Công dụng:. 


... bar 
... bar 
Kcal/h 


°c 


Ngày kiềm định lần trước:., do .thực hiện. 

Ngày thử bền gần nhất;., do.thực hiện. 


II - HÌNH THỨC KIÉM ĐỊNH 

Lần đầu □ ; Định kỳ □ , Bất thường □ 
Lý do trong trường hợp kiểm định bất thường:. 

III - NỘI DUNG KIẺM ĐỊNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: 

- Nhận xét:.... 

- Đánh giá kết quả; Đạt □ Không đạt □ 

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: 


Hạng mục kiểm tra 

Đạt 

Không đạt 

Khoảng cách 



Cửa 



Cầu thang, sàn thao tác 










































QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH 


Chiểu sáng vận hành 



Hệ thống tiếp địa an toàn, chống sét 



Tình trạng mối hàn, mối ghép 



Tình trạng các bộ phận chịu áp lực 



Hệ thống bơm tuần hoàn 



Các thiết bị, bộ phận phụ trợ 



Van an toàn 



Áp kế 



Đo mức 



Đo nhiệt độ 



Các thiết bị bảo vệ, đo lường, tự động khác 

r 



Đánh giá kêt quả: 

- Nhận xét:. 

- Đánh giá kết quả; Đạt □ Không đạt □ 


3. Thừ nghiệm: 


Nội dung thử 

Áp suất thử (bar) 

Thời gian duy trì (phút) 

Thử bền 



Thử kín 


r 

^ Thử vận hành 




Đánh giá kêt quả: 

- Nhận xét:.,. 

- Đánh giá kết quả; Đạt □ Không đạt □ 

IV - KỀT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 

1. Nồi gia nhiệt dầu được kiểm định có kết quả; Đạt □ Không đạt □ ; 

2. Đã được dán tem kiểm định số;. Tại vị trí;. 


3. Áp suất làm việc cho phép;.(bar) 

4. Nhiệt độ làm việc của dầu:. °c 

5. Áp suất đặt của van an toàn: 

-- -- —^-i-?-ri-:-::-:-1- r- 


Vị trí 

Áp suất mở (bar) 

Áp suất đóng (bar) 

Trên nồi 



MilinillTĩli 




6. Các kiến nghị:. 

Thời hạn thực hiện kiến nghị:. 

V-THỚI HẠN KIÉM ĐỊNH 


Kiểm định định kỳ ngày.tháng.năm. 

Lý do rút ngắn thời hạn (nếu có);. 

Biên bản đã được thông qua ngày.tháng.năm. 

Tại:. 

Biên bản được lập thành.bản, mỗi bên giữ.bản. 

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản 
này./. 


CHỦ Cơ Sở 

(Ký tên và đóng dấu) 


NGƯỜI CHỨNG KIÉN 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 


KIỀM ĐỊNH VIÊN 

(Ký, ghi 'rõ họ, tên) 


15 































